Số Phận một loài chim 


Trần Trung Đạo 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Số Phận một loài chim 





Trần Trung Đạo 
Số Phận một loài chim 


Source: talawas.org 

Nghe nhạc phẩm Thương Quá Việt Nam 

Cách đây không lâu. Anh chủ nhiệm của một tờ báo địa 
phương đến thăm và nghe các con tôi nói chúng thích nuôi 
thú vật kiểng (pet). Lần sau anh trở lại với một chiếc lồng và 
hai con chim nhỏ để tặng các cháu. 

Anh dặn kỹ: "Chim này chỉ nuôi trong nhà, đem ra ngoài gió 
chúng sẽ chết." Tôi thật không tin. Chim là phải bay nhảy 
chứ làm gì ngay cả gió cũng sợ. Tôi đến một tiệm bán chim 
hỏi lại. Bà chủ tiệm cũng đồng ý với anh chủ nhiệm: "Đây là 
loại chim được sản xuất theo lối công nghiệp chứ không phải 
chim sinh nở tự nhiên. Nếu đem ra ngoài trời, chúng sẽ chết 
vì không thích hợp với môi trường." Tôi đành giữ kỹ chim 
trong nhà. Vài hôm sau, một người bạn cùng quê của tôi tới 
thăm. Anh nghiêm chỉnh khiển trách: "Mày là Phật tử mà bỏ 
tù sinh vật. Người ta chẳng ví cảnh tù đày như cá chậu chim 
lồng đó sao. Phải thả chúng bay đi." Tôi thật khó xử, vừa 
cảm thấy việc "bỏ tù sinh vật" là không nên làm nhưng thả 
bay đi chúng sẽ chết. Tôi phân trần với anh: "Đây là chim 
công nghiệp, đem ra ngoài chúng sẽ chết, và thả bay đi 
chúng càng chết nhanh hơn." Anh bạn Quảng Nam đáp: 
"Nếu chúng chết thì chúng sẽ trọn nghiệp vì biết đâu kiếp 
sau chúng sẽ là những con chim tự do." 

Tôi chưa hẳn đồng ý với cách cãi của anh ta nhưng phải 
công nhận việc tôn trọng tự do của mọi sinh vật là đúng, 


nên viết thư về Việt Nam hỏi ý một vị Đại Đức ở Hội An. 
Thầy trả lời theo lối "vạn sự do tâm": "Chim công nghiệp vẫn 
là chim. Nếu môi trường xấu làm cho chúng xấu đi thì môi 
trường tốt sẽ làm cho chúng tốt trở lại. Hãy tập cho chúng 
quen dần, từng bước và khi chúng hoàn toàn quen thuộc với 
môi trường bên ngoài thì phóng sinh chúng đi." Tôi cho đó là 
giải pháp hợp lý. Rất tiếc tôi lại quá bận để tập cho chim 
quen với thiên nhiên, bèn tặng chúng cho người em và dặn 
chú ấy tập cho chúng quen dần với đời sống bên ngoài, định 
bụng khi chúng hoàn toàn làm quen sẽ bàn với chú em làm 
lễ phóng sinh. 

Tháng sau tôi trở lại nhà người em nhưng không thấy chim. 
Chưa kịp hỏi, chú em trả lời: "Chẳng giấu gì anh, ngày nào 
em cũng đem chim ra vườn tập. Chúng tiến bộ lắm. Chúng 
rất thích cảnh thiên nhiên. Vừa thấy cảnh cây lá sum sê là 
chúng kêu ríu rít lên ngay. Tuần trước, trong lúc em để 
chúng trên sân sau, chạy vào nhà trả lời điện thoại, khi trở 
ra thì chỉ còn mấy cái lông rơi rớt bên cạnh chiếc lồng vỡ nát 
và con mèo của hàng xóm đang nhảy sang bên kia hàng 
rào." Tôi an ủi chú em theo lý luận của anh bạn Quảng Nam: 
"Hai con chim đó đã trọn nghiệp trong kiếp này, hy vọng đời 
sống sau, chúng sẽ làm chim của núi rừng tự do thay vì làm 
kiếp chim công nghiệp. " 

Mỗi khi nhớ đến câu chuyện hai con chim, tôi lại ngậm ngùi 
nghĩ đến số phận của các em bé Bắc Hàn. Cuộc đời của các 
em không khác gì những con chim công nghiệp kia. Ngay 
khi các em ra đời, các cơ chế chính trị và xã hội đã được 
chuẩn bị sẵn để các em sống, suy nghĩ và hành động một 


cách thích nghi. 

Tương tự như môi trường dành cho loại chim công nghiệp, 
cơ chế chính trị Bắc Hàn được xây dựng và tồn tại bằng 
niềm tin tuyệt đối nơi lãnh tụ của họ. Trong cơ chế đó sự 
nhầm lẫn, hoài nghi dù hợp lý đều không được cho phép tồn 
tại. Trong buổi phỏng vấn dành cho tuần báo Time, người 
cận vệ của Kim Chính Nhật đào thoát nhắc lại câu chuyện 
của một người lái xe vô tình chạy lạc vào khu vực dinh thự 
của Kim Chính Nhật. Sau khi thẩm vấn anh tài xế, đám cận 
vệ của Kim Chính Nhật đều đồng ý rằng anh ta thật sự đi 
lạc. Tuy nhiên cách giải quyết họ chọn trong trường hợp đó 
là bắn chết anh ta ngay tại chỗ. Gia đình anh tài xế được 
thông báo rằng anh đã "đền nợ nước" và thưởng công cho 
gia đình một cái tủ lạnh. Nhiều câu chuyện, đối với người 
sống bên ngoài bán đảo Bắc Hàn, có thể là chuyện hoang 
đường đến độ buồn cười, nhưng với người dân Bắc Hàn lại là 
chân lý, đúng như một nhà thơ Việt Nam có lần đã định 
nghĩa: "Chân lý là đường Đảng đã vạch ra và sự thật là gì 
Đảng đã dạy ta." Giờ sinh của Kim Chính Nhật, con trai Kim 
Nhật Thành và là đương kim lãnh tụ Bắc Hàn, được mô tả 
trong giáo trình tiểu học: "Lãnh Tụ Kính Yêu sinh ra trong 
một căn cứ quân sự bí mật bên rặng núi thánh Paektu-san 
(Bạch Đầu Sơn), lúc Người ra đời một có hai cầu vồng rực rỡ 
và một ngôi sao sáng hiện ra trên nền trời" (Người dân Bắc 
Hàn gọi Kim cha là Lãnh Tụ Vĩ Đại hay Lãnh Tụ Vĩnh Cửu và 
Kim con là Lãnh Tụ Kính Yêu). Thật ra làm gì có căn cứ quân 
sự nào, chẳng trên núi thánh nào và lại càng không có 
chuyện thần thoại như hai vòng cầu vồng ngũ sắc hiện ra 


trong giờ Kim Chính Nhật giáng trần. Theo sử liệu của Sô- 
Viết cũ, anh chàng Kim Chính Nhật sinh ra trong một đồn 
lính nhỏ hẻo lánh ở Siberia vì cha anh ta làm lính cho Stalin 
sau khi trốn khỏi Mãn Châu. Một mẩu chuyện khác về Kim 
Chính Nhật: "Mặc dù trước kia chưa bao giờ chơi gôn (golf), 
khi cầm cây gôn lần đầu Lãnh Tụ Kính Yêu đã đánh trúng 
ngay 5 lỗ một lần." Và nữa, "Một lần nọ, Lãnh Tụ Kính Yêu 
đến kiểm tra súng của một đơn vi quân đội và trước mặt 
binh sĩ Người đã rút súng bắn trúng ngay mắt trái của mười 
con bò rừng." Kim Chính Nhật không phải là người thường, 
trong ý thức của người dân Bắc Hàn, anh chàng là hiện thân 
của một thiên thần. Chàng ta tuy chưa bao giờ đi lính một 
ngày nhưng được gọi trong sách là "Tướng Trời". Tại Bắc 
Hàn, ngay cả chiếc khăn để lau tấm ảnh của hai cha con họ 
Kim cũng không được phép dùng để lau các đồ vật khác 
trong nhà. Giống như những con chim công nghiệp, các em 
bé Bắc Hàn cũng líu lo mỗi sáng, nhưng nếu ai lắng tai 
nghe, bài hát các em hát trong giờ vào lớp luôn bắt đầu 
bằng câu: "Hoa nở nhờ có không khí và các em cười nhờ ơn 
của Kim Lãnh Tụ Vĩ Đại." 

Học sinh Bắc Hàn được dạy phải "yêu tổ quốc và yêu đồng 
bào" nhưng tổ quốc của em được mô tả trong sách vở không 
phải là một quốc gia nghèo đói, cô lập với thế giới bên ngoài 
mà một thiên đường trên trái đất dưới sự lãnh đạo anh minh 
của Kim Lãnh Tụ. Trong các ví dụ được dùng ở trường học, từ 
văn chương đến toán học, cuộc đời và sự nghiệp của hai cha 
con họ Kim luôn được dùng để ví những điều tốt đẹp và "đế 
quốc Mỹ xâm lược" luôn được dùng để ám chỉ những điều 


xấu xa tội lỗi nhất trên đời. Sinh viên học sinh Bắc Hàn rất 
kiêu căng khi nói về lịch sử và dân tộc Triều Tiên vì một lý do 
đơn giản, ngoài những câu chuyện tuyên truyền được dạy ở 
trường, họ không biết gì về lịch sử loài người và cũng không 
biết đúng về lịch sử của tổ tiên họ. Và với một môi trường 
như thế, nhiều thế hệ người dân Bắc Hàn, hơn nửa thế kỷ 
qua đã tiếp tục sinh ra, lớn lên trong số phận một loài chim 
công nghiệp. 

Mặc dù những mẩu chuyện trên có thể gợi lại trong ký ức 
của những người Việt lớn tuổi những hình ảnh, những tiếng 
thì thầm nghe rất quen quen, tuổi thơ Việt Nam ngày nay dù 
sao cũng may mắn hơn những người cùng tuổi với họ ở Bắc 
Hàn. Trong lúc nhiều nơi vẫn còn khó khăn, thiếu thốn, đa số 
tuổi thơ Việt Nam đang có một đời sống tinh thần dễ chịu 
hơn tuổi thơ Bắc Hàn. Bài học của thiếu nhi Việt Nam học 
hôm nay không đến nỗi hoang đường như của thiếu nhi Bắc 
Hàn và bài hát của các em bé Việt Nam hát không trơ trẽn 
khó nghe như những câu mà thiếu nhi Bắc Hàn dùng để ca 
tụng cha con họ Kim. Hai mươi năm qua, ánh sáng bên 
ngoài đã theo những khe hở của "chính sách đổi mới" rọi 
vào căn nhà Việt Nam mang theo kiến thức mới lạ từ những 
phương trời khác. Qua những khe hở đó, chúng ta cũng được 
nghe nhiều tiếng nói chân thành vọng ra từ trong nước 
tương tự như chúng ta đang nghe những ưu tư trăn trở của 
những người Việt đang sống ở ngoài nước dù họ đã một thời 
lớn lên bên này hay bên kia sông Bến Hải. 

Như vậy có gì giống nhau trong hoàn cảnh của hai em thiếu 
nhi Bắc Hàn và Việt Nam không? Có chứ. Hai cơ chế chính trị 


ảnh hưởng đến đời sống của các em bé Bắc Hàn và Việt 
Nam về căn bản vẫn giống nhau. Hai con nước đều bắt 
nguồn từ thượng lưu sông Volga trong những thập niên năm 
đầu của thế kỷ 20 và vẫn còn đang chảy xiết. Cả hai cơ chế 
chính trị đều nhằm ngặn chặn mọi suy nghĩ độc lập và hủy 
diệt mọi khả năng phản kháng của con người. Quyền căn 
bản đầu tiên trong nghiên cứu khoa học là quyền đặt vấn 
đề, thế nhưng quyền đó không đươc tôn trọng trong hai xã 
hội Bắc Hàn và Việt Nam. 

Hiện nay, nhiều quốc gia và hàng trăm tổ chức thiện 
nguyện, tôn giáo, nhân đạo khắp thế giới đang tìm mọi cách 
để cứu giúp thiếu nhi Bắc Hàn, nhưng đồng thời, mọi người 
cũng đồng ý rằng, tất cả những gì họ đang làm chỉ là những 
biện pháp vá víu trong lúc chờ đợi một sự thay đổi toàn diện 
và căn bản. 

Đúng vậy, sinh mệnh của một quốc gia không thể thay đổi 
bằng vài bao bột mì, hướng đi của một đất nước không thể 
được lót bằng dăm ba lon sữa và hạnh phúc của một dân tộc 
không bao giờ đến bằng sự vuốt ve an ủi từ những bàn tay 
thương xót bên ngoài. Số phận của một dân tộc phải được 
quyết định bằng mồ hôi nước mắt, bằng những tấm lòng tận 
tụy với tương lai dân tộc, bằng đức tính kiên nhẫn làm việc 
vì đất nước của chính người dân nước đó. Và dù diễn ra dưới 
bất cứ hình thức nào, nhẹ nhàng hay cứng rắn, xói mòn hay 
cường tập, thay đổi cơ chế chính trị vẫn là mục tiêu quyết 
định của mọi cuộc cách mạng xã hội. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Hồn Việt 
Được bạn: ct.ly đưa lên 
vào ngày: 2 tháng 1 năm 2005 


